
THE HÌ NHNAM.COM 

No PAIN NO GAIN 



4 bước giúp bạn Squat đúng kỹ thuật, tránh chấn thương 

T ác giả Ểế Quân Lương 

Squat là 'vua' của các động tác vì đem lại hiệu quả cao và nhanh. Tuy nhiên, bạn cần biếtách squat đúng kỹ thuật 
đế nhanh có tác dụng và tránh được chấn thương đáng tiếc. 



Squat là bài tập vận động toàn thân giúp định hình vóc dáng săn chắc, thon gọn rất hiệu quả. Các chuyên gia, huấn 
luyện viên đều công nhận đây là động tác có tác dụng nhanh chóng và hiệu quả nhất. Thực tế, người tập muốn có 
một vóc dáng chuẩn thì không thể bỏ qua động tác này. 

T uy nhiên, nhiều chị em có tâm lý e ngại vì động tác này đòi hỏi kỹ thuật đúng, nếu không có thể làm tổn thương cột 
sống, gây đau lưng hoặc dị tật nếu tập trong thời gian dài. 


Thông thường, bạn có thể squat tay không tại nhà hoặc squat có tạ tại máy tập squat trong các phòng tập gym. Tuy 






nhiên, với những chị em mới tập thì bạn chỉ nên tập tay không. Sau khi đã quen động tác thì bạn có thể gánh tạ để 
tăng tác dụng lên cơ thể. 

Dưới đây là 4 bước để Squat đúng kỹ thuật và những lưu ý để giúp bạn tránh chấn thương: 



Bước 7 ; Hai chân mở rộng, đầu gối và bàn chân hướng ra ngoài. Lưng thẳng, bụng hóp lại, ngực ưỡn lên, vai mở rộng. 



Bước 2: Từ từ ngồi xổm xuống, càng sâu càng tốt. Đầu gối và chân nâng đỡ cơ thể, mông đấy ra sau càng xa càng tốt. Vai, lưng và mông 

thành một đường chéo từ trên xuống dưới. 


A) LEGS APART 


B) SQUAT DOWN 


C) LOOK UP 




Bước 3: Mắt nhìn lên, ngực đưa về trước, bụng hóp lại 








A) LEGS APART 


B) SOƯAT DOWN 


C) LOOK UP 


D) STANDUP 


?■ ■ ! 




Bước 4: Giữ nguyên 2 giây rồi đứng lên. 


Một số lưu ý quan trọng khi Squat: 

- Khi bạn ngồi xuống, điều quan trọng nhất là đầu gối không được chụm lại, sẽ làm khoá khớp và gây ra chấn thương. 
Vì vậy, luôn giữ cho đầu gối hướng ra ngoài. 

- Nếu bạn dùng thảm tập yoga thì có thế mở rộng chân đúng bằng chiều ngang của chiếc thảm 

- Vai, lưng và mông thành một đường chéo từ trên xuống dưới để lực toàn thân (và có thể có tạ) không dồn vào 
xương cột sống gây tốn thương cho lưng và dị tật. 

- 3 điều cần nhớ: mông đưa ra sau, đùi thẳng và bụng hóp lại 

- Khi bạn càng mở rộng chân thì bạn càng tập được cơ đùi trong. 


Dưới đây là video hướng dẫn Squat đúng kỹ thuật 






Xem thêm: 
div class="green" 

• 1 2 động tác tập luyện 2 người lý thú và hiệu quả tại nhà 

• 3 động tác tập thon gọn bắp tay toàn diện với dây tập TRX 

• Chỉ số BMI và cách tính giúp bạn xác định mức độ mập hay ốm 

• 1 0 điều cần biết cho người mới tập thể hình 

• Thể hình cho người mới tập 


í 


Thích 4-íní "Llhe* / ,r 5lnorV 


¥ T w E E T 

f c H 1 A SẺ 

©PIN 1 T 

G + c 1 R L c E 


Tin liên quan 



TOP 1 6 bài tập Squat cho vòng 3 săn... 



Top 14 bài tập Gym cực tốt cho ngườ... 



Top 14 bài tập Gym cực tốt cho ngườ... 


Bài kế 

Bạn đang xem bài viết gần đây nhất 


Bàỉ trước 

1 2 động tác tập luyện 2 người lý thú và hiệu quả tại nhà 


> 



< 


Gửi email bài đăng 

này BlogThislChia sẻ lên TvvitterChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest 


G+1 Recommend this on Google 


Chưa có nhận xét nào 

Google+ 

£ Thêm nhân xét 

m 



Bạn tìm gì hôm nay... 



XEM NHIÊU NHẤT 








Bài tập Skullcrusher - Nằm đưa thanh tạ EZ gần trán 



Thể hình và tình dục - Bạn có biết ? 



9 loại thực phẩm tốt cho cơ bắp có thể thay thế và rẻ hơn thịt 



Tập thể hình nam giới có bị ảnh hướng đến chiều cao không? 







5 nguyên nhân chính tập ngực mà không to lên được 



Kiến thức cần biết về Deadlitt 



5 phút tập thể hình luyện thân trên với khăn lông 



Bộ giáo án thể hình hoàn hảo 6 buổi 1 tuần dành cho nam giới (phần 1) 






Video Leverage Squats giải pháp mông đùi hiệu quả 


THƯ MỤC 


BÀI TẬP BỤNG BÀI TẬP BỤNG 6 MÚI BÀI TẬP BÀI TẬP BÀI TẬP ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP MÔNG ĐÙI BÀI TẬP BÀI TẬP PLANK 

CHÂN CO TRƯỚC LƯNG NGỰC 


BÀI TẬP SQUAT 


BÀI TÂP 
TAY 

BÀI TÂPTỐNG 
HỢP 

BÀI TÂP VAI DINH DƯỠNG THẾ 

HÌNH 

ĐỘNG TÁC PLANK 

ĐỘNG TÁC SQUAT 

ĐÔNG TÁC 
YỎGA 

LICHTÂPTHỂ 

HÌNH 

NGHỈ NGƠI 

NHAC TÂP THỂ 
HÌNH 

TÂP THỂ HÌNH TAI VIDEO THỂ 

NHÀ HÌNH 






KHỎEĐẸP.VN 


• 6 bí mật giúp bạn vượt qua chặn đua đạp xe của Ironman tốt hơn 

Bạn đang chuẩn bị cho cuộc đua ironman? Bạn đã chuẩn bị sẵn sảng cho phần chạy bộ... 

• 6 sai lầm tập bắp chân bạn cần tránh ngay khi tập thể hình 

Nếu bắp chân của bạn trông giống như của con nít, tập hoài mà chẳng phát triển, chắc chắn... 

• Trào lưu tóc rẽ ngôi giữa đang càng quét mùa hè 201 6 

Kiểu tóc rẽ ngôi giữa đang ngày càng trở nên thịnh hành hơn vì vẻ dịu dành nữ tính... 

• "Bật mí" công thức trị sạm da chỉ sau 5 ngày với dầu gấc 

Làn da của bạn đen sam? Bạn dùng mọi cách nhưng vẫn không trắng được? Bạn không có thời... 

• 4 màu tóc nhuộm đẹp đang được các sao Việt ưa chuộng nhất 

Hè đến bạn đang muốn thay màu tóc mới đón Hè? Bạn có biết các hot girl và người... 



THỂ 


HÌNH 


Co gk' T Tim kiêm Tuy Chinh 


Bài ngẫu nhiên 


IHP TOP 1 6 BÀI TÂP SQUAT CHO VÒNG 3 SĂN CHẮC 
0 

± 05.03.2016 - 0 Comments 

Chỉ cần 30 ngày, series bài tập squat cho vòng 3 sẽ giúp cho mông và đùi của bạn cực kỳ thon gọn săn chắc và... 

- T1ỊI TOP 3 TƯ THẾ YOGA TĂNG CÂN NHANH HIỆU QUẢ CHO PHÁI MẠNH 
29 -01 201 6 “ Comments Disabled 


Khi phái mạnh muốn tập luyện để tăng cân thường bỏ qua các bài tập yoga vì nghĩ yoga với các động tác nhẹ... 









1 0 THỰC PHẨM GIÚP NAM GIỚI GIẢM CÂN HIỆU QUẢ 

Ị ^ 22.1 0.201 5 - Comments Disabled 


1 0 thực phẩm giúp nam giới giảm cân hiệu quả nên bổ sung vào thực đơn ăn kiêng của mình hàng ngày vừa giúp... 


Bài mới 


4 BƯỚC GIÚP BẠN SQUAT ĐÚNG KỸ THUẬT, TRÁNH CHẤN THươ NG 


Squat là 'vua' của các động tác vì đem lại hiệu quả cao và nhanh. Tuy... 


12 Động Tác tập luyện 2 NGườ I LỸ THÚ VÀ HIỆU QUẢ TạI nhà 


Chắc chắn bạn sẽ trải qua buổi tập tại nhà rất lý thú cùng người bạn... 

SQUAT LÀ Gì ? TẬP SQUAT NHư THÊ NÀO ĐÚNG VÀ HIỆU QUẢ NHẤT ? 



Squat thì siêu nổi tiếng trong cộng đồng những người thích tập gym và... 


Bài yêu thích 


", TẬP THỂ HÌNH TẠI NHÀ BẰNG 6 DỤNG cụ Tự CHÊ cực DỄ 

QCUTVemT* 

04.03.201 6 - 0 Comments 

1 . Milk Dumbbottles - Tạ tay bằng chai sữa Dùng chai sữa hoặc nước giặt v.v... để làm tạ đơn... 


-Tư* CALF PRESS ON THE LEG PRESS MACHINE - NHÓN CHÂN TRÊN MÁY TẬP 


06.02.201 6 - Comments Disabled 

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Calf Press On The Leg Press Machine. Học kỹ thuật đúng cho bài... 


I rtý * PALMS UP BARBELL VVRIST CURL - CUỐN TẠ ĐÒN TRÊN GHẾ TAY HƯỚNG LÊN 

"^Hr a 02.02.201 6 - Comments Disabled 

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Palms Up Barbell Wrist Curl. Học kỹ thuật đúng cho bài tập cuốn... 


Copyright © 201 5 - Thế Hình Nam 




